CHƯƠNG IV 
ĐỊNH: KASINAĐẤT 

(Pathavĩ-kasina-niddesa) 




I. Mười tám lỗi của một ngôi chùa 


1) Rộng lớn 

2) Mới mẻ 

3) Tả tơi 

4) Gần đường 

5) Gần ao 

6) Có cây lá ăn được 

7) Có nhiều hoa 

8) Có cây ăn trái 

9) Nổi tiếng 

10) Gân đô thị 


11) Gần cây lấy gỗ 

12) Gân đông ruộng 

13) Có những người xung 
khắc nhau 

14) Gân cổng ra vào 

15) Gần biên giới các 
nước 

16) Gân biên giới kinh đô 

17) Không thích đáng 

18) Thiếu thiện trí thức 










II. Năm yếu tô thuận tiện của một trú xứ 


• Một trú xứ có nôm yếu tố sau được kể là thuận tiện: 

m / m m m 

1) Không quá xa, không quá gần, và có một con đường 
để đi lại; 

2) Ban ngày ít người lui tới, ban đêm ít ôn ào; 

3) ít ruồi muỗi, gió, sức nóng mặt trời, các loài bò sát; 

4) Người ờ trong đó dễ kiếm 4 thứ cân dùng; 

5) Có những thượng tọa tỷ-kheo đa văn, thông kinh 
điển, những người tuân giữ Pháp và Luật, và thỉnh 
thoảng khi hỏi nghĩa lý kinh điển thì những vị này 
sẽ khai thị, giải thích những gì chưa được khai thị, 
giải thích, trừ nghi cho hành giả. 






III. Những chướng ngạỉ nhỏ 

• Một người ở một nơi thuận tiện như vậy ròi, 
còn phải trừ các chướng ngợi nhỏ như: 

> Cắt bỏ tóc, lông và móng tay dài, 

> Vá lại áo rách và nhuộm lại y cũ, 

> Nếu bát có vết nứt, phải nung lại, 

> Ghế giường phải làm sạch. 













IV. Chỉ dẫn chi tiết về cách tu tập 

1. Tướng của biến xứ ổất 

2. Cách Làm một kasina ỗât 

9 9 

3. Khởi sự quán tưởng 

4. Tợ tướng 

5. Hai loại ổịnh 

6. Duy trì tợ tướng 

7. Mười thiện xảo trong ổịnh an chi 

8. Năm ẩn dụ 

9 

9. Sự xuất hiện định an chỉ trong tâm lộ trình 

9 9 9 9 

10. Các Thiền 







1. Tướng của biến xứ õất 

a) Mô tả Tướng của biến xứ đất : 

• Hoặc được làm ra hoặc không, 

• Có giới hạn, không phải vô giới hạn, 

• Có một biên giới ở ngoài cùng, không phải vô biên, 

• Được vòng lại, không phải không được vòng, 

• Lớn bằng cái thùng hay cái chảo. 

b) Mô tả cách tu tôn : 

• VỊ tỷ-kheo nên ngồi thoải mái tại chỗ vắng và quán tướng của đất. 

• Để tâm vào tướng một cách kỹ lưỡng, biết rõ nó, định rõ nó. 

• Thấy rõ lợi ích và nhìn nó như một báu vật, tôn trọng và quý mến nó. 

• Đặt hết tâm tư vào đối tượng. Ly dục... vị ấy chứng thiền thứ nhất. 

c) Tùy can duỵên : Nếu đời trước đã từng đắc tứ thiền nhờ biến xứ đất, sơ 
tướng đất hiện lên nơi vị ấy mà không cần tạo tác. VỊ ấy nới rộng tướng ấy 
và đắc ngũ thiền. Rồi nhờ an trú tuệ với định ấy làm nền tảng, vị ấy đắc 
quả A-la-hán. 











2 . Cách làm một kasina ổất 

m m 

• Kasina cơ bản : Nhưng nếu một người chưa từng 
thực hành trong quá khứ, thì nên làm một kasina. 

• Kasina mang theo : Có thê làm bằng cách buộc 
giẻ hay da vào 4 cái gậy và kết thành một cái đĩa 
tròn. Phải được đặt trên đất để nhìn. 

• Kasina cố đinh : Được làm bằng cách đóng cọc 
trên đất theo dáng một cái đài sen, rồi đan trên 
ấy những dây leo. 

• Bố trí Kasina : Sau khi làm xong, hãy dùng cái bay 
bằng đá để lấy nó xuống. Hãy ngồi vào một chiếc 
ghế cao 1 gang 4 ngón, đặt kasina cách hai rưỡi 
khuỷu tay. 










3 . Khởi sự quán tưởng 

• 1. Cách quán tưởng : 

a) Hãy ôn lại sự nguy hiểm của những dục vọng. 

b) Khởi lên sự khao khát thoát ly dục vọng. 

c) Khởi lên niềm hôn hoan đặc biệt với Phật, Pháp, Tâng. 

d) Khởi lên niềm khao khát biết được vị ngọt của độc cư. 

e) Mở 2 mắt vừa phải, quán tưởng và khai triển nó. 

f) Không nên xem kỹ màu sắc. Chú ý lên khái niệm danh từ. 

g) Cần chú tâm đến kasina cho đến khi sơ tướng hiện ra. 

• 2. Duv trì sơ tướng : Khi sơ tướng phát sinh, hành giả: 

a) Trở về trú xứ và tiếp tục tu tập như thế. 

b) Nếu định tan biến, thì hãy đến chỗ cũ mà quán lại. 










4 . Tợ tướng 


• Sự khởi lên của tợ tướng: 

o Khijàm như vậy, những triền cái được dập tắt, cấu 
nhiễm lắng xuống, târn trở nên tập trung với định 
cận hành, và tợ tướng xuất hiện. 

• Sự khác nhau giữa sơ tướng và tợ tướng: 

o Trong sơ tướng, bất cứ lỗi nào ở kasina đều hiện rõ. 
Nhưng tợ tướng xuất hiện như thể tách rời khỏi sơ 
tướng và trăm ngàn lân trong sạch hơn. 

• Mô tả tơ tướng : 

o Tợ tướng sinh từ tưởng nơi người đã đắc định, chỉ 
là một giả tướng. Nhưng vừa khi nó xuất hiện thì 
những triền cái dập tắt, cấu nhiễm lắng xuống, tâm 
trở nên định tĩnh với định cận hành. 






5 . Hai loại định 

• Hai loại định: 

o Có 2 thứ định: Định cận hành ( upacãra) và 
Định an chỉ ( appanã ): 

> Tâm trở nên định tĩnh theo 2 cách: trên 
bình diện cận hành và trên bình diện an 
chỉ. 

> Cận hành là do từ bỏ những triền cái và 
an chỉ là do sự xuất hiện những thiền 
chi. 

• Sư khác nhau giữa hai loai đinh ^ 










6. Duy trì tợ tướng 

• Làm tợ tướng khởi lên rất khó. Nếu hành giả có đặc 
tính an chỉ trong cùng một thời tĩnh tọa, bằng cách nới 
rộng tướng thì tốt. Nếu không, cần phải gìn giữ tợ 
tướng ấy một cách tinh mật, như giữ cái bào thai của 
một chuyển luân vương. 

♦ 7 cách thích hợp để giữ gìn tợ tướng: 

1) Trú xứ 

2) Hành xứ 

3) Ngôn ngữ 

4) Người 

5) Thực phẩm 

6) Khí hậu 

7) Oai nghi. 








7 . Mười thiện xảo trong định an chi 

• 1) Làm sạch nội, ngoại xứ ( 42 ) 

• 2) Duy trì các căn 

• 3) Thiện xảo về tướng [ 50 ) 

• 4) Nỗ lực khi cân nỗ lực (7 giác) 

• 5) Chế ngự tâm lúc cần chế ngự (trọng 7 giác) 

• 6) Khích lệ tâm lúc cần khích lệ (8 khổ) 

• 7) Nhìn với thái độ xả khi cần nhìn với xả ( 64 ) 

• 8) Tránh những người không định tĩnh (65) 

• 9) Gần những người định tĩnh 

• 10) Quyết tâm đối với định ( 66 ) 

















8. Nâm ổn dụ 

1) Ba con ong; 

2) Ba đệ tử của nhà phẫu thuật cắt lá sen; 

3) Ba người kéo tơ; 

4) Ba người lái tàu buồm; 

5) Ba người đệ tử đổ dầu. 

Cũng vậy, khi sơ tướng xuất hiện, 

(1) Một tỷ-kheo quá tinh tấn, nghĩ: "Ta không bao lâu sẽ đắc 
định" nên tâm bị rơi vào trạo cử vì quá nỗ lực tinh cần; 

(2) VỊ khác thấy lỗi trên, bèn buông lơi sự tinh tấn, nghĩ: "Đắc 
định với tôi bây giờ có nghĩa lý gì?", nên tâm rơi vào giãi đãi 
và không đắc định; 

(3) VỊ thứ ba giải tỏa ngay sự giãi đãi và trạo cử vừa móng lên, 
quán tưởng với sức tinh cân vừa phải, nên đắc định. 






9. Sự xuất hiện Định an chỉ trong Tôm lộ trình 

9 9 9 9 


a) Lộ trình định tướng: 

— Khi hành giả chạm mặt với sơ tướng, biết "Nay, định an 
chỉ sẽ tiếp theo", thời ý môn hướng tâm khởi lên nơi vị 
ấy, hướng cùng một kasina đất làm đối tượng, làm gián 
đoạn dòng hữu phần và được khởi lên nhờ liên tục lặp 
lại "đất, đất". 

b) Sự hiện khởi các tốc hành tâm: 

— Sau đó, 4 hoặc 5 tốc hành tâm khởi trên cùng một đối 
tượng, tốc hành tâm cuối cùng thuộc sắc giới. Những 
tốc hanh tâm trước thuộc dục giới, nhưng 5 thiền chi 
trong những tốc hành tâm này mạnh hơn trong tâm 
thường. 

c) Sự rơi trở lại của định an chỉ: 

ẩ • • m 

— Định an chỉ ấy chỉ có một tâm sát-na duy nhứt. Nó rơi 
trở lại Hữu phần sau đó. Rồi Hữu phần bị gián đoạn do 
hướng tâm đến mục đích quán sát thiền. 







10. Các Thiền: 1) Sơ thiền 


Định nghĩa: 

-"Hoàn toàn ly dục, ly bất thiện pháp, vị ấy 
chứng và trú sơ thiền, có tầm, có tứ, với hỷ 
lạc do ly dục sanh" (Vbh, 245). Như vậy 
hành giả đã đắc sơ thiền, từ bỏ năm pháp, 
đạt được năm pháp, tốt đẹp ở ba phương 
diện, có 10 đặc tính, và sơ thiền ấy thuộc 
biến xứ đất. 










Thuật ngữ: 

Chứng nhập và an trú sơ thiền... thuộc biến xứ đất 


- Sơ thiên: gọi là "sơ" vì nó khởi đầu loạt con số và vì xảy đến 
trước tiên; gọi là Jhãna vì nó thắp sáng đối tượng và đốt cháy 
pháp đối lập. 

- Biến xứ đất: cái dĩa đất gọi là kasina đất, với nghĩa toàn thể 
đối tượng của thiền, cũng là tên gọi tướng đạt được khi dùng 
kasina đất làm nền tảng và cả thiền đạt được trong tướng 
kasina đất ấy. Do vậy, thiền này gọi là "thuộc kasina đất". 

- Chứng nhập (upassampajja ): đạt đến, hoặc "làm cho thể 
nhập" (upasampãdayitvã), nghĩa là phát sinh, tức là đi vào, 
đạt đến, có được, đến nơi, sờ chạm, thực hiện, nhập sơ 
thiền" (đ. 102). 

- An trú ( viharati ): đạt được thiền nhờ an trú trong trong tư 
thế thích hợp, hành giả phát sinh một tư thế, một đường lối, 
một sự duy trì, kiên cố, kéo dài, cư xử, an trú" (Vbh. 252). 





Thuật ngữ: 

Hoàn toàn ly dục, ly bất thiện pháp 


• "Hoàn toàn ly dục " nghĩa là~ 'hoàn toàn thoát ly những đối 
tượng của dục', tức thân viên ly; “Ly bất thiện pháp" là từ 
bỏ những cấu úế của tâm, tức từ bo tất cả bất thiện pháp, 
ám chỉ tâm viễn ly. 

• Trong khi ly dục chỉ có nghĩa 'từ bỏ khoái lạc giác quan, xa lìa 
đối tượng của dục', thì ly bất thiện pháp am chỉ đến sự 
khoái lạc viễn ly, vì nó lìa khỏi dục làm cấu uế tâm. 

• Ly dục là từ bỏ cái nhân của tham, ly bất thiện pháp là từ bỏ 
cai nhân của si; ly dục là thanh tịnh thân nghiệp, ly bất thiện 
pháp là thanh tịnh ý nghiệp. 

• “Hoàn toàn ly dục" ám chỉ sự viễn ly bằng cách đinh chỉ dục; 
“ly bốt thiện pháp" ám chỉ sự viễn ly bằng cách đình chỉ cả 5 
triền cái. Hoặc, trong 5 triền cái, ly dục là triền cái thứ nhất; 
ly bốt thiện pháp là bốn triền cái còn lại. 





Thuật ngữ: 

Từ bỏ năm pháp, đạt được năm pháp 


• Từ bỏ 5 pháp (5 triền cái): • Được 5 pháp (5 thiền chi): 



1) Tâm 

2) Tứ 

3) Hỷ 

4) Lạc 

5) Nhất tâm. 


Mặc dù có bất thiện trong các pháp khác, Vibhanga chỉ kể đến những triền 
cái: "Nhưng pháp gì là bất thiện? Dục tham...." để chứng tỏ sự đổi nghịch, 
xung khắc giữa triền cái với thiền chi. Vì triền cái là những pháp ngược hẳn 
với thiền chi, nghĩa là, những thiền chi không ở chung với triền cái, loại bỏ trừ 
khử triền cái: "Định không ở chung với tham dục; hỉ không ở chung với sân; 
tầm không ở chung với hôn trầm; lạc không ở chung với trạo hối; tứ không ở 
chung với nghi". 





Thuật ngữ: 

5 triền cái 


1) Khi bị tham dục chi phối, do sự thèm muốn các đối 
tượng sai khác, thì tâm không tập trung được trên một 
đối tượng duy nhất; khi dục tham tran ngập thì tâm 
không thể đi vào đạo lộ từ bỏ dục giới. 

2) Khi bị quấy nhiễu bởi sân hận đối với một đối tượng thì 
tâm khong thể sanh khởi một cách không gián đoạn. 

3) Khi bị hôn trâm thuỵ miên đánh bại thì tâm khó điều 
phục. 

4) Khi bị trạo hối tóm lấy thì tâm trở nên bất an, lăng xăng. 

5) Khi hoài nghi nổi lên thì tâm không thể bước lên đạo lộ 
để đắc thiền. 

• Bởi vậy, chỉ những pháp này (tham, sân, hôn trầm, trạo hối, 
nghi) mới gọi là những pháp cần từ bỏ vì chúng đặc biệt 
chướng ngại thiền. 





Thuật ngữ: 

5 thiền chi 


1) Tâm hướng tâm đến một đối tượng, 

2) Tứ giữ cho tâm neo lại một chỗ ấy, 

3) Hỉ phát sinh nhờ thành công của nỗ lực làm 
tâm tươi tỉnh, nỗ lực không cho những triền 
cái làm tán loạn, 

4) Lạc làm tăng cường hỉ cũng vì lý do đó, 

5) Nhứt tâm được hỗ trợ bởi 4 pháp vừa kể, tập 
trung thích đáng vào đối tượng. 

• Bởi thế, sự "có được 5 pháp" chính là khởi lên 

tầm, tứ, hỉ, lạc và nhứt tâm. 





Thuật ngữ: 

Tâm và Tứ 


♦ Để nói rõ các thiền chi, luận nêu câu "có tầm, có tứ". 

♦ Tam (vitaka - applied thougt): có nghĩa đánh mạnh vào. 
Nó có đặc tính là hướng tâm, để tâm trên đối tượng. 
Nhiệm vụ (dụng) của nó là đánh vào, quất vào đối 
tượng. Tướng của tầm là sự dẫn tâm đến một đối 
tượng. 

♦ Tứ (vicãra - sustained thought): là tư duy được đưa lên 
cao độ. Đặc tính của nó là liên tục nhấn mạnh vào đối 
tượng. Nhiệm vụ của nó là khiến cho những tâm pháp 
đều tập trung trên đối tượng. Hiện tướng của nó là 
tâm ý được dán chặt vào đối tượng. 





Thuật ngữ: 

Hỉ 


• Hi (pĩti) là làm cho mát mẻ, tươi tỉnh (pĩrayati). Thể của nó là làm ưa 
thích. Dụng của nó là làm tươi tỉnh cả thân tâm, hay làm tràn ngập sự phấn 
khích. Tướng của nó là hoan hỉ. 5 cấp bực của hỉ từ thấp lên cao: 

1) Tiểu hỉ: Hỉ chỉ có thể là dựng lông tóc trong mình mà thôi. 

2) Hỉ chớp nhoáng: Hỉ thỉnh thoảng loé lên. 

3) Hỉ mưa rào: Hỉ nổi trên cơ thể liên tục, như sóng vồ vào bờ bể. 

4) Hỉ nâng người lên: Hỉ có thể làm cho thân thể mất trọng lượng và bay 
bổng lên. 

5) Hỉ sung mãn: Hỉ khởi lên làm toàn thân được thấm nhuần. 

- Năm loại hỉ nói trên, khi được làm cho chín mùi, thì sẽ viên mãn 2 thứ 
khinh an: thân khinh an và tâm khinh an. 

- Khinh an được làm cho chín mùi sẽ viên mãn 2 thứ lạc: thân lạc và tâm 
lạc. 

- Lạc được làm cho chín mùi sẽ viên mãn 3 thứ định: định chốc lát, định 
cận hành và định an chỉ. 

• Trong 5 thứ hỉ này, hỉ muổn nói ở đây là hỉ sung mãn vì nó là căn bản của 
định và nó tăng trưởng dần theo định. 




Thuật ngữ: 

Lạc 


• Lạc ( sukha ): là sự làm hài lòng, sự hạnh phúc (sukha), hoặc có nghĩa là 
nó hoàn toàn (sutthu) ngấu nghiến (khỡdati) ăn nuốt (khanati) sầu khổ 
của thân tâm, như vậy là lọc (sukha). Đặc tính nó là làm thoả mãn. Dụng 
của nó là tăng cường độ các pháp tương ứng. Tướng của nó là sự hỗ trợ. 

• Và khi hỉ và lạc được liên kết thì hỉ có nghĩa "hài lòng vì đạt được điều 
ước ao", còn lạc là kinh nghiệm thực thụ đối với điều đã đạt được. Có hỉ 
tất nhiên có lạc, nhưng có lạc thì không tất nhiên có hỉ. Hỉ thuộc hành 
uẩn, lạc thuộc thọ uẩn. Khi một người khát nước kiệt sức trên sa mạc 
(Kantãrahinna) mà thấy được hay nghe được một vũng nước ở bìa rừng, 
người ấy sẽ có hỉ, nếu người ấy đi đến bóng mát uống nước ấy thì sẽ có 
lạc. 

• Vậy, (a) hỉ và lạc này thuộc về sơ thiền, hay ở trong sơ thiền; bởi thế 
thiền này được gọi là có hỉ có lạc và do ly dục sanh. Hoặc (b) có thể 
hiểu hỉ và lạc một cách độc lập do ly dục sanh, thay vì hiểu "sơ thiền... 
do ly dục sanh" như trường hợp (a). 




Thuật ngữ: 

Nhất tâm 


• Mặc dù sự nhất tâm không được kể ra ở trong 
câu nói: "Có tầm có tứ, hỉ lạc do ly dục sanh" 
nó đã được nói đến về sau trong Vibhanga: 
"'Thiền' là tầm, tứ, hỉ, lạc, nhất tâm" (Vbh. 
257), và như vậy, "nhất tâm" được Đức Thê 
Tôn nói lược. 





Thuật ngữ: 

Tốt đẹp theo 3 cách với 10 đặc tính 


• Tốt đẹp theo 3 cách là 3 chặn; 10 đặc tính là những đặc tính 
của 3 chặn trên. 

• Chặn đầu: Thơnh tịnh đạo lộ (có 3): 

1) Lọc sạch chướng ngại cho thiền, 

2) Chuẩn bị cho trạng thái quân bình, 

3) Thể nhập trạng thái ấy. 

• Chặn giữa: Tâng cường xả (có 3): 

4) Với xả, nhìn tâm đã được thanh lọc, 

5) Với xả, nhìn tâm đã được chuẩn bị cho tịnh chỉ, 

6) Với xả, nhìn sự xuất hiện của nhứt tâm. 

• Chặn cuối: Toại ý (có 4): 

7) Toại ý vì không có sự quá độ nào trong các pháp khởi lên, 

8) Toại ý vì các căn chỉ có một nhiệm vụ duy nhất, 

9) Toại ý vì nỗ lực thích đáng có kết quả, 

10) Toại ý với sự tập hành (lặp lại). 




Thuật ngữ: 

Mở rộng tướng 


• Muốn viên mãn định tu tập, hành giả lại còn phải mở 
rộng tợ tướng đã đắc. Có 2 bình diẹn mở rộng tướng: 
định cận hành và định an chỉ. 

• Trước hết hành giả phải định giới hạn trong tâm nhiêu 
cỡ từ nhỏ đến lớn, như một ngón tay, hai ngón, ba, 
bốn ngón, rồi khoáng đại tướng ấy ra theo lượng đã 
định. 

• Hành giả không được mở rộng giới hạn nếu chưa ấn 
định cái lượng sẽ nới rộng là bao nhiêu. 

• Sau khi đã ấn định, vị ấy có thể nới thêm bằng cách 
tuần tự định những giới hạn khác nhau như: 1 sải tay, 2 
sải tay, hành lang, khoảng trống xung quanh, tu viện, 
biên giới làng, thìanh phố, quận, vương đô, đại vương, 
quả địa cầu hoặc xa hơn nữa. 




Thuật ngữ: 

Làm chủ theo 5 cách đối với Sơ thiền 


• Hành giả cần phải nơm vững theo nơm cách đối với Sơ thiền: 

1) Làm chủ sự tác ý: Hành giả tác ý đến sơ thiền ở chỗ nào, lúc 
nào và trong bao lâu vị ấy muốn, không có khó khăn trong sự 
tác ý. 

2) Làm chủ sự chứng đắc : Hành giả đạt đến sơ thiền ở chỗ nào, 
lúc nào, trong bao lâu theo ý muốn, không có khó khăn trong 
việc chứng đac. 

3) Làm chủ vầ quyết định: Hành giả quyết định thời gian nhập sơ 
thiền ở chỗ nào, lúc nào, trong bao lâu vị ấy muốn, không có 
khó khăn trong việc quyết định. 

4) Làm chủ xuất định: Vị ấy xuất khỏi sơ thiền ở chỗ nào, lúc nào, 
trong bao lâu vị ấy muon, không có khó khăn trong việc xuất 
địnhT 

5) Làm chủ về quán sát: Vị ấy quán sát sơ thiền ở chỗ nào, lúc nào 
và trong bao lâu theo ý muốn, không có khó khăn trong sự 
quán sát" (Ps. \, 97-100). 




2) Nhị thiền 

• Định nghĩa : "Làm cho tịnh chỉ tầm và tứ, hành gỉa 
chứng và trú nhị thiên, nội tĩnh nhốt tôm, không tầm, 
không tứ với hỉ và lạc do định sanh" (Vbh. 245). Vị ấy 
đạt đến nhị thiền, từ bỏ 2 pháp, có 3 pháp, tốt đẹp ở 3 
phương diện, có 10 đặc tính và thuộc biến xứ đất. 

• Thuôt naữ của Nhi thiên : 

— Tịnh chỉ tôm và tứ 
— Nội tĩnh nhứt tâm 
— Không tầm, không tứ 
— Do định sanh 

— Từ bỏ 2 pháp, có được 3 pháp. 

• Những phần khác tương tự ở sơ thiên. 







3) Tam thiền 


• Định nghĩa : “Ly hỉ, trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm lạc thọ, hành 
giả chứng và trú tam thiền, một trạng thái mà các bậc thánh đà tuyên 
bố: "Người nào có xở và chánh niệm, người đó trú trong an lạc". Như 

thế, vị ấy đã đến tam thiền, từ bỏ một pháp, được 2 pháp, tốt đẹp ở 3 
phương diện, có 10 đặc tính và thuộc biến xứ đất. 

• Thỵât ngữ : 

— Ly hỉ (pĩtiyã ca virãgã) 

— Trú xả (upekkhã-xả) 

— Thanh tịnh xả niệm 
— Chánh niệm tỉnh giác 
— Thân cảm sự lạc thọ 
— Xả niệm lạc trú 
— Từ bỏ một pháp, được hai pháp 

• Những phần khác như ở sơ thiền. 






4) Tứ thiên 

• Định nghĩa: " Với sự từ bỏ lạc khổ, với sự biến mất từ trước 
của hỉ và ưu, vị ấy chứng và trú tứ thiền không khổ không 
lạc, có sự thanh tịnh của niệm nhờ xả" (Vbh. 245). Như vậy, 
hành giả đắc tứ thiền, từ bỏ một pháp, có 2 pháp, tốt đẹp ở 3 
phương diện, có 10 đặc tính và thuộc biến xứ đất. 

• Thuât ngữ : 

— Với sự từ bỏ lạc và khổ 
— Diệt hỉ ưu đã cảm thọ trước 
— Không khổ không lạc 
— Thanh tịnh của niệm nhờ xả 
— Từ bỏ một pháp, được hai pháp. 

• Những gì còn lại cũng như đã nói ở sơ thiên. 







5) Hệ thống năm thiền 


• Nếu tu tập năm thiền, khi xuất sơ thiền, hành giả thấy khuyết điểm như sau: thiền 
này bị đe doạ vì gần những triền cái và những thiền chi bị suy yếu vì tính thô của 
tầm. Vị ấy hướng tâm đến nhị thiền xem là an tịnh hơn, để chấm dứt bám víu vào 
sơ thiền, và làm những gì cần thiết để đắc nhị thiền. 

• Bây giờ, hành giả xuất sơ thiền với chánh niệm, hoàn toàn tỉnh giác, và chỉ thấy 
tầm là thô khi quán sát các thiền chi, nhưng tứM.M... thì thấy an tịnh. Khi hành gia 
đưa tướng "đất, đất" lên tâm với ý định từ bỏ pháp thô, đạt đến pháp tế, nhị thiền 
khởi lên theo cách đã nói. 

• Pháp từ bỏ ờ nhị thiền chỉ là tâm. Bốn thiền chi: tứ, hỉ, lạc, nhất tâm là những gì 
thiền này đã đạt được. Những gì còn lại cũng như đã nói. 

• Khi đã đắc nhị thiền, làm chủ năm pháp, thì lúc xuất nhị thiền, hành giả thấy 
những khuyết điểm của nó như sau: nó bị đe dọa vì gần tứ, và các thiền chi suy 
yếu vì tính thô của tứ. Hành giả có thể hướng tâm đến tam thiền xem như an tịnh 
hơn, và nhờ vậy, hết bám víu nhị thiền, khởi sự làm những gì cần thiết để đắc tam 
thiền. 

• Hành giả xuất nhị thiền với chánh niệm tỉnh giác, quán sát thiền chi và thấy tứ là 
thô, còn hỉ, lạc, nhốt tâm thì có vẻ an tịnh. Vị ấy đưa tướng "đất, đất" lên tâm 
nhiêu lần với mục đích từ bỏ pháp thô, đạt đến pháp vi tế, va Tam thiền khởi lên 
theo cách đã nói. 

• Pháp từ bỏ ở đây chỉ là tứ. Ba thiền chi hỉ, lạc và nhất tâm là những pháp mà tam 
thiền có được, như nhị thiền trong hệ thống 4 thiền. Những gì còn lại như đã nói. 







